Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa 
(Trọn bộ 24 tập) 


Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang 
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm 
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu 

Sàigòn 1998 


~== 0O --- 


Tập 2 
Quyên Thứ 48 
Hội Thứ Nhất 


PHẨM MA-HA-TÁT 
Thứ 143 - 2 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bồ thí Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương ưng 
Nhất thiết trí trí mà tu Bồ thí Ba-la- mật- đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện. cùng tẤt cả hữu tình 
đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đắng Bồ-đề, đối với thân mạng thảy đều không lẫn tiếc. Xá- 
lợi-tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bồ thí Ba-la- -mật-đa, mặc áo giáp đại công đức 
Bồ thí Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bồ thí Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương ưng 
Nhất thiết trí trí mà tu Bồ thí Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình 
đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, đối hạnh bố thí chẳng khởi tác ý Thanh văn, Độc 
giác. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bồ thí Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại 
công đức Tịnh giới Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bồ thí Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương ưng 
Nhất thiết trí trí mà tu Bồ thí Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình 
đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, đối pháp bồ thí tin chịu vui muốn. Xá-lợi-tử! Như 
vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bồ thí Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức An nhẫn Ba- 
la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bồ thí Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương ưng 
Nhất thiết trí trí mà tu Bồ thí Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình 
đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đè, đối hạnh bố thí siêng tu chẳng dứt. Xá-lợi-tử! 
Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bồ thí Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tinh 
tiến Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bồ thí Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương ưng 
Nhất thiết trí trí mà tu Bồ thí Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình 
đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đắng Bồ-đề, đối hạnh bố thí nhất tâm hồi hướng Nhất thiết 
trí trí, chẳng xen tác ý Thanh văn, Độc giác. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành 
Bồ thí Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tĩnh lự Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bồ thí Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương ưng 
Nhất thiết trí trí mà tu Bồ thí Ba-la- mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình 
đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, đối với pháp bố thí trụ như huyễn, như mộng, 
như tượng, như vang, như bóng sáng, như không hoa, như thành tầm hương, như tưởng việc biến hóa, 
chẳng thấy kẻ thí, kẻ thọ, của thí. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bồ thí Ba- 
la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Bố tát Ma ha tát này khi tu hành Bồ thí Ba-la-mật-đa, mặc đủ sáu thứ áo giáp đại 
công đức Ba-la-mật-đa. Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, khi tu 
hành Bồ thí Ba-la-mật-đa, đối với tướng sáu Ba-la-mật-đa chẳng lấy chẳng chấp, phải biết Bồ-tát Ma- 
ha-tát này mặc áo giáp đại công đức. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui tất cả 
hữu tình mặc áo giáp đại công đức. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tịnh giới Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu Tịnh giới Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Vì hộ tịnh giới, đối các vật sở hữu đều chẳng 
luyến đắm. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tịnh giới Ba-la-mật-đa, mặc áo 
giáp đại công đức Bồ thí Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tịnh giới Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu Tịnh giới Ba-la-mật- đa, đem vô SỞ đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, đối hạnh tịnh giới hãy chẳng cầu chứng 
Thanh văn, Độc giác, huống là bậc dị sanh. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành 
Tịnh giới Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tịnh giới Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tịnh giới Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu Tịnh giới Ba-la-mật- đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng t tất cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, đối pháp tịnh giới tỉn chịu vui muốn. Xá- lợi- 
tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tịnh giới Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức 
An nhẫn Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tịnh giới Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu Tịnh giới Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, đối hạnh tịnh giới siêng tu chẳng dứt. Xá- 
lợi-tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tịnh giới Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công 
đức Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tịnh giới Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu Tịnh giới Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đè, đối hạnh tịnh giới chuyên đem đại bi mà làm 
thượng thủ, hãy chẳng xen tạp tác ý nhị thừa huống là tâm dị sanh. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là các Bồ- 
tát Ma-ha-tát khi tu hành Tịnh giới Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tĩnh lự Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tịnh giới Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu Tịnh giới Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, đối pháp tịnh giới trụ như huyễn, như : mộng, 
như tượng, như vang, như bóng sáng, như không hoa, như thành tầm hương, như tưởng việc biến hóa; 
với giới thanh tịnh chẳng ý Ỷ chẳng chấp; với ác phá giới chẳng nhàm chẳng lẫy, do vì trì cùng phạm bản 
tánh không vậy. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tịnh giới Ba-la-mật-đa, 
mặc áo giáp đại công đức Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Bồ tát Ma ha tát này khi tu hành Tịnh giới Ba-la-mật-đa, mặc đủ sáu thứ áo giáp đại 
công đức Ba-la-mật-đa. Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, khi tu 
hành Tịnh giới Ba-la-mật-đa, đối với sáu tướng Ba-la-mật-đa chẳng lấy chẳng chấp, phải biết Bồ-tát 
Ma-ha-tát này mặc áo giáp đại công đức. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui tất 
cả hữu tình mặc áo giáp đại công đức. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành An nhẫn Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu An nhẫn Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tắt cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Vì để thành an nhẫn, đối thân mạng thảy 
không bị luyến tiếc. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành An nhẫn Ba-la-mật-đa, 
mặc áo giáp đại công đức Bồ thí Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành An nhẫn Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu An nhẫn Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tắt cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đè, đối hạnh an nhẫn chẳng xen tạp tác ý hạ liệt 
Thanh văn, Độc giác, dị sanh. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành An nhẫn Ba- 
la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tịnh giới Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành An nhẫn Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu An nhẫn Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tắt cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, đối pháp an nhẫn tin chịu vui muốn. Xá-lợi- 
tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành An nhẫn Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức 
An nhẫn Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành An nhẫn Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu An nhẫn Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tắt cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, đối hạnh an nhẫn siêng tu chẳng dứt. Xá- 
lợi-tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành An nhẫn Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công 
đức Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành An nhẫn Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu An nhẫn Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tắt cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, tâm nhiếp duyên một tu hạnh an nhẫn, dù 
gặp việc khổ mà chẳng duyên khác. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành An nhẫn 
Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tĩnh lự Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành An nhẫn Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu An nhẫn Ba-la- mật- đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, đối pháp an nhẫn trụ như huyễn, như : mộng, 
như tượng, như vang, như bóng sáng, như không hoa, như thành tầm hương, như tưởng việc biến hóa. 
Vì muốn tu nhóm tất cả Phật pháp, vì muôn thành thục tẤt cả hữu tình, quán các pháp đều không, 
chẳng chấp oán hại. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành An nhẫn Ba-la-mật-đa, 
mặc áo giáp đại công đức Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Bồ tát Ma ha tát này khi tu hành An nhẫn Ba-la-mật-đa, mặc đủ sáu thứ áo giáp đại 
công đức Ba-la-mật-đa. Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, khi tu 
hành An nhẫn Ba-la-mật-đa, đối tướng sáu Ba-la-mật-đa, chẳng lấy chẳng chấp, phải biết Bồ-tát Ma- 
ha-tát này mặc áo giáp đại công đức. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui tất cả 
hữu tình mặc áo giáp đại công đức. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tắt cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đắng Bồ-đè, siêng tu các hạnh bố thí khó làm. Xá-lợi-tử! 
Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bố 
thí Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, ròng siêng hộ trì thanh tịnh cắm giới. Xá- 
lợi-tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tỉnh tiễn Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công 
đức Tịnh giới Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tắt cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, siêng tu các hạnh an nhẫn khó làm. Xá-lợi- 
tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức 
An nhẫn Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, mạnh hăng siêng tu hạnh khỗ có lợi. Xá-lợi- 
tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức 
Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, siêng tu các hạnh tĩnh lự đẳng chí. Xá-lợi- 
tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức 
Tĩnh lự Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Tỉnh tiến tu hành huệ không chấp lấy. Xá- 
lợi-tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tỉnh tiễn Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công 
đức Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Bồ tát Ma ha tát này khi tu hành Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, mặc đủ sáu thứ áo giáp đại 
công đức Ba-la-mật-đa. Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, khi tu 
hành Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa, đối tướng sáu Ba-la-mật-đa, chắng lấy chẳng chấp, phải biết Bồ-tát Ma- 
ha-tát này mặc áo giáp đại công đức. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui tất cả 
hữu tình mặc áo giáp đại công đức. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu Tĩnh lự Ba-la-mật-đa. đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Trụ tâm yên tĩnh mà tu bồ thí, khiến cho 
bấn xan lẫn chẳng còn hiện tiền. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tĩnh lự 
Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bồ thí Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Do thanh tịnh định lực hộ trì cắm giới, khiến 
cho bẵn phạm giới chẳng còn hiện tiền. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tĩnh 
lự Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tịnh giới Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tẤt cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, trụ định từ bỉ mà tu an nhẫn, khiến cho nộ 
nhuế thảy chẳng còn hiện tiền. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tĩnh lự Ba- 
la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức An nhẫn Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, an trụ tịnh định, siêng tu công đức, khiến 
các trễ biếng chẳng còn hiện tiền. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tĩnh lự 
Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đè, nương tính lự thảy. dẫn phát thắng định 
khiến cho đắm, loạn, chướng chẳng còn hiện tiền. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu 
hành Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tĩnh lự Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, nương tĩnh lự thảy dẫn phát thắng huệ, quán 
tẤt cả pháp đều như huyễn thảy, khiến cho các ác huệ chẳng còn hiện tiền. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là các 
Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát này khi tu hành Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, mặc đủ sáu thứ áo giáp đại 
công đức Ba-la-mật-đa. Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, khi tu 
hành Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, đối tướng sáu Ba-la-mật-đa chẳng lấy chẳng chấp, phải biết Bồ-tát Ma-ha- 
tát này mặc áo giáp đại công đức. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát, vì muốn lợi vui tất cả hữu 
tình mặc áo giáp đại công đức. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tắt cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Chẳng thấy kẻ thí, kẻ thọ, của thí, ba luân 
thanh tịnh mà làm bố thí. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bồ thí Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tắt cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề; chẳng thấy trì giới và phá giới thầy, đem 
tâm không chấp trước mà tu tịnh giới. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tịnh giới Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tắt cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề; chẳng thấy năng nhẫn sở nhẫn thảy việc, 
đem huệ thắng không mà tu an nhẫn. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức An nhẫn Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tắt cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Quán tất cả pháp đều rốt ráo không, đem 
tâm đại bi mà tu tinh tiến. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tắt cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, quán vào trụ xuất định và định cảnh đều rốt 
ráo không mà tu đẳng chí. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Tĩnh lự Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, dùng tâm tương 
ưng Nhất thiết trí trí mà tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tắt cả hữu 
tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, đối với tất cả pháp, tất cả hữu tình, tất cả 
Ba-la-mật-đa, trụ như huyễn, như mộng, như tượng, như vang, như bóng sáng, như không hoa, như 
thành tầm hương, như tưởng việc biến hóa, mà tu các thứ huệ không chấp lấy. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi 
là các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa. 


Xá-lợi-tử! Bồ tát Ma ha tát này khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mặc đủ sáu thứ áo giáp đại 
công đức Ba-la-mật-đa. Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, khi tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đối sáu tướng Ba-la-mật-đa, chẳng lẫy chẳng chấp, phải biết Bồ-tát Ma- 
ha-tát này mặc áo giáp đại công đức. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui cho tất 
cả hữu tình mà mặc áo giáp đại công đức. 


Xá-lợi-tử! các Bồ-tát Ma-ha-tát như vậy an trụ mỗi mỗi Ba-la-mật-đa, đều tu sáu Ba-la-mật-đa 
khiên được viên mãn, vậy nên gọi là mặc áo giáp đại công đức. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát tuy vào các tĩnh lự và định vô lượng vô sắc, mà chẳng 
say đắm, cũng chẳng bị thế lực nó dắt dẫn, cũng chắng theo thế lực nó mà thọ sanh. Xá-lợi-tử! Đấy là 
Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức phương tiện khéo léo 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát tuy vào các tĩnh lự và định vô lượng, vô sắc, trụ thấy 
xa lìa, thấy vắng lặng, thấy không, vô tướng, vô nguyện mà chẳng chứng thật tế, chẳng vào Thanh văn 
và bậc Độc giác, thắng phục tắt cả Thanh văn, Độc giác. Xá-lợi-tử! Như vậy gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát khi 
tu hành Tĩnh lự Ba- la-mật-đa, mặc áo giáp đại công đức phương tiện khéo léo Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
Xá-lợi-tử! Bởi các Bồ tát do vì muốn lợi vui tất cả hữu tình mà mặc các áo giáp đại công đức như vậy. 
Vậy nên lại gọi là tên Ma-ha-tát. 


Xá-lợi-tử! Vì muốn lợi vui tất cả hữu tình mà mặc áo giáp đại công đức như vậy, Bồ-tát Ma-ha- 
tát khắp vì thế giới các Phật Thế Tôn mười phương đều như hằng hà sa thảy, ở trong đại chúng vui 
mừng khen ngợi, tác lên lời như vầy: “Trong phương nào đó, thế giới nào đó, có tên Bồ-tát Ma-ha-tát 
đó, vì muốn lợi vui hữu tình mà mặc áo giáp đại công đức, để thành thục hữu tình và nghiêm tịnh cõi 
Phật, du hý thần thông, làm việc đáng làm”. Như vậy lần nữa tiếng khắp biến mười phương, trời, người 
các chúng nghe đều vui mừng, đều tác lên lời này: “Bồ tát như vậy phải mau làm Phật, lợi ích an vui 
cho tất cả hữu tình”. 


Bấy giờ, cụ thọ Xá-lợi-tử hỏi Mãn-từ-tử rằng: Vì sao gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các 
hữu tình nên phát thú Đại thừa? 


Mãn-từ-tử nói: Xá-lợi-tử! Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui tất cả hữu tình mặc sáu thứ áo giáp 
đại công đức rồi, lại còn vì muốn lợi vui các hữu tình, nên mới lìa pháp dục ác bắt thiện, có tầm có tứ, 
la sanh vui mừng, mới vào sơ tĩnh lự trụ đầy đủ. Tầm tứ vắng lặng, nội thảy tịnh tâm nhất thú, tánh 
không có tầm tứ, định sanh vui mừng mới vào tĩnh lự thứ hai trụ đầy đủ. Lầa hỷ trụ xả, cụ niệm chánh 
tri, thân thọ lạc thánh thuyết trụ, xả cụ niệm lạc trụ, mới vào tĩnh lự thứ ba trụ đầy đủ. Dứt vui dứt 
khổ, mắt hỷ ưu trước, chẳng khổ chẳng vui, xả niệm thanh tịnh, mới vào tĩnh lự thứ tư trụ đầy đủ. 


Lại nương tĩnh lự đến từ câu tâm, hành tướng rộng lớn, vô nhị vô lượng, vô oán vô hại, vô hận 
vô não, khéo tu biên mãn, thăng giải quanh khắp, đây nhầy mười phương tận hư không cùng pháp giới. 
Từ tâm thắng giải đây đủ mà trụ bỉ hỷ xả câu tâm, hành tướng thắng giải cũng lại như vậy. 


Nương gia hạnh này, lại vượt tất cả sắc tướng, diệt hữu đối tưởng, chẳng suy nghĩ các thứ tưởng 
khác, mới vào vô biên không, trụ đầy đủ không vô biên xứ. Vượt tất cả không vô biên xứ, mới vào vô 
biên thức, trụ đầy đủ thức vô biên xứ. Vượt tất cả thức vô biên xứ, mới vào vô Sở hữu, trụ đầy đủ vô sở 
hữu xứ. Vượt tất cả vô sở hữu xứ, mới vào phi tưởng phi phi tưởng xứ trụ đầy đủ. Xá- lợi- tử! Bồ-tát 
Ma- ha-tát này lấy vô sở đắc mà làm phương, tiện, đem tĩnh lự vô lượng vô sắc này, cùng tẤt cả hữu tình 
đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi 
vui cho các hữu tình, vậy nên mới phát thú Đại thừa. 


Lại nữa! Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình, nên trước tự mình an trụ 
tĩnh lự vô lượng vô sắc như vậy, với các hành tướng trạng vào-trụ-xuất khéo phân biệt biết, được tự tại 
rồi lại khởi nghĩ này: “Ta phải dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, vì đứt các 
phiền não cho tất cả hữu tình vậy, nên thuyết các tĩnh lự vô lượng vô sắc, phân biệt khai thị, khiến cho 
khéo rõ biết ái, đắm, lầm lỗi, xuất ly của các định và các hành tướng trạng vào-trụ-xuất”. Xá-lợi-tử! 
Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát nương Tĩnh lự Ba-la-mật-đa tu Bó thí Ba-la-mật-đa, vì muốn lợi vui các hữu 
tình vậy, nên phát thú Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, khi thuyết 
các tĩnh lự vô lượng vô sắc, chắng bị xen tạp tâm Thanh văn, Độc giác thảy. Xá-lợi-tử! Đây là Bô-tát 


Ma-ha-tát nương Tĩnh lự Ba-la-mật-đa tu Tịnh giới Ba-la-mật-đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên 
phát thú Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, khi thuyết 
các tĩnh lự vô lượng vô sắc, đôi pháp như vậy tin nhân vui muôn. Xá-lợi-tử! Đầy là Bô-tát Ma-ha-tát 
nương Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, tu An nhân Ba-la-mật-đa, vì muôn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú 
Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, khi tu các 
tĩnh lự vô lượng vô sắc, đem căn lành tự mình vì hữu tình nên xa cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, 
với các căn lành siêng tu chẳng dứt. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát nương Tĩnh lự Ba-la-mật-đa tu 
Tỉnh tiễn Ba-la-mật-đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, nương các 
tĩnh lự vô lượng vô sắc dẫn phát định thù thắng đẳng trì đẳng chí, giải thoát thắng xứ biến xứ thảy, với 
vào trụ xuất đều được tự tại, chẳng đọa Thanh văn, bậc Độc giác thảy. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha- 
tát nương Tĩnh lự Ba-la-mật-đa tu Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát 
thú Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, khi tu các 
tĩnh lự vô lượng vô sắc, đối các tĩnh lự vô lượng vô sắc và nhánh tĩnh lự, mới đem hành tướng vô thường, 
hành tướng khổ, hành tướng vô ngã, hành tướng không, hành tướng vô tướng, hành tướng vô nguyện 
đúng như thật mà quán sát, chẳng xả đại bỉ, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác. Xá-lợi-tử! Đấy là 
Bồ-tát Ma-ha-tát nương Tĩnh lự Ba-la-mật-đa tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, vì muốn lợi vui các hữu tình 
vậy, nên phát thú Đại thừa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 
thượng thủ, khi vào Từ định, khởi nghĩ như vầy: “Ta phải cứu giúp tất cả hữu tình, khiến được an vui”. 
Khi vào Bi định, khởi nghĩ như vầy: “Ta phải cứu vớt tất cả hữu tình, khiến được lìa khổ”. Khi vào Hỷ 
định, khởi nghĩ như vầy: “Ta phải khen khuyến tất cả hữu tình, khiến được giải thoát”. Khi vào Xả 
định, khởi nghĩ như vầy: “Ta phải bình đẳng lợi ích tất cả hữu tình, khiến dứt các lậu”. Xá-lợi-tử! Đấy 
là Bồ-tát Ma-ha-tát nương vô lượng định tu Bồ thí Ba-la-mật-đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên 
phát thú Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, với bốn vô 
lượng khi vào-trụ-xuất, quyết chẳng hướng về Thanh văn, Độc giác, duy cầu Vô thượng Chánh đẳng 
Bồ-đề. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát nương định vô lượng, tu Tịnh giới Ba-la-mật-đa, vì muốn lợi 
vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, với bốn vô 
lượng, khi vào-trụ-xuất chẳng xen tạp tác ý Thanh văn, Độc giác, chuyên tâm tín nhẫn, vui muốn Vô 
thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Xá-lợi-tử! Đấy là Bằ-tát Ma-ha-tát nương định vô lượng tu An nhẫn Ba-la- 
mật-đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, với bốn vô 
lượng, khi vào-trụ- xuẤt siêng dứt ác pháp, siêng tu thiện pháp, chuyên thú Bồ-đề từng không chút nới. 
Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát nương định vô lượng, tu Tỉnh tiễn Ba-la-mật-đa, vì muốn lợi vui các 
hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, với bốn vô 
lượng, khi vào- -trụ- xuất, dẫn phát các thứ đẳng trì đẳng chí, năng ở trong ấy được đại tự tại, chẳng bị 
định kia cướp dắt, cũng chẳng theo thế dụng nó mà thọ sanh. Xá-lợi-tử! Đấy là Bằ-tát Ma-ha-tát nương 
định vô lượng, tu Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, tu bốn vô 
lượng, ở trong vô lượng đem hành tướng vô thường, hành tướng khổ, hành tướng vô ngã, hành tướng 
không, hành tướng vô tướng, hành tướng vô nguyện mới đúng như thật mà quán sát, chẳng xả đại bị, 
chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát nương định vô lượng tu Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa. 


Xá-lợi-tử! Các Bồ-tát Ma-ha-tát nương như vậy thảy, phương tiện khéo léo tu tập sáu pháp Ba- 
la-mật-đa, vì muôn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 
thượng thủ, tu đủ tất cả pháp bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng 
giác chỉ, tám thánh đạo chỉ, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi 
hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình 
vậy, nên phát thú Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, tu đủ tắt cả 
pháp không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn, đem vô sở đắc mà làm 
phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Xá-lợi-tử! Đấy 
là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, tu đủ tất cả 
pháp bố 'Fthí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tẤt cả hữu tình đồng 
chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các 
hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, tu đủ tắt cả 
pháp năm nhãn, sáu thần thông, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung 
hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu 
tình vậy, nên phát thú Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma- ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, tu đủ tất cả 
pháp: Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hý, đại xả, mười tám pháp Phật 
bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tẤt 
cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát 
vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 
thượng thủ, vô sở đắc làm phương tiện, khởi trí nội không, trí ngoại không, trí nội ngoại không, trí 
không không, trí đại không, trí thắng nghĩa không, trí hữu vi không, trí vô vi không, trí tất cảnh không, 
trí vô tế không, trí tán không, trí vô biến dị không, trí bốn tánh không, trí tự tướng không, trí cộng 
tướng không, trí nhất thiết pháp không, trí bất khả đắc không, trí vô tánh không, trí tự tánh không và 
trí vô tánh tự tánh không, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tẤt cả hữu tình đồng chung hồi 
hướng Vô thượng Chánh đẳng Bò-đề. Xá- -lợi-tử! Đây là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình 
vậy, nên phát thú Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, vô sở đắc 
làm phương tiện, đối tẤt cả pháp khởi trí chẳng phải loạn chẳng phải định, đem vô sở đắt mà làm 
phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Xá-lợi-tử! Đấy 
là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, vô sở đắc 
làm phương tiện, đối tắt cả pháp khởi trí chẳng phải thường chẳng phải vô thường, trí chẳng phải lạc 
chẳng phải khổ, trí chẳng phải ngã chẳng phải vô ngã, trí chẳng phải tịnh chẳng phải bất tịnh, trí chẳng 
phải không chẳng phải bất không, trí chẳng phải hữu tướng chẳng phải vô tướng, trí chẳng phải. hữu 
nguyện chẳng phải vô nguyện, trí chẳng phải tịch tĩnh chẳng phải bất tịch tĩnh, trí chẳng phải viên ly 


chẳng phải bắt viễn ly, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng 
Vô thượng Chánh đăng Bô-đê. Xá-lợi-tử! Đây là Bô-tát Ma-ha-tát vì muôn lợi vui các hữu tình vậy, nên 
phát thú Đại thừa. 


Lại nữa! Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm 
thượng thủ, vô sở đắc làm trí phương tiện, trí bắt tri quá khứ, trí bất tri vị lai, trí bắt tri hiện tại, chẳng 
phải bắt tri pháp ba đời, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng 
Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên 
phát thú Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, vô sở đắc 
làm trí phương tiện, trí bắt tri thiện, trí bắt tri bắt thiện, trí bắt tri vô ký, chẳng phải bất tri pháp ba 
tảnh; trí bất tri cõi Dục, trí bắt tri cõi Sắc, trí bất tri cõi Vô sắc, chẳng phải bắt tri pháp ba cõi; trí bắt 
trỉ học, trí bắt tri vô học, trí bắt tri chẳng phải học chẳng phải vô học, chẳng phải bất tri pháp học, vô 
học, phi học phi vô học; trí bắt tri thấy bị dứt, trí bắt tri tu bị dứt, trí bất tri phi bị dứt, chẳng phải bắt 
tri pháp thấy bị dứt, tu bị dứt, phi bị dứt, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng 
chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Xá-lợi-tử! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các 
hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, vô sở đắc 
làm trí phương tiện, trí bất tri thế gian, trí bất tri xuất thế gian, chẳng phải bắt tri pháp thế gian xuất 
thế gian, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng 
Chánh đẳng Bồ-đề. Xá-lợi-tử! Đây là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú 
Đại thừa. 


Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, vô sở đắc 
làm trí phương tiện, trí bắt tri sắc, trí bất tri vô sắc, chắng phải bắt tri pháp sắc vô sắc; trí bất tri hữu 
kiến, trí bất tri vô kiến, chẳng phải bắt tri pháp hữu kiến vô kiến; trí bất tri hữu đối, trí bắt tri vô đối, 
chẳng phải bất tri pháp hữu đối vô đối; trí bất tri hữu lậu, trí bất tri vô lậu, chẳng phải bắt tri pháp 
hữu lậu vô lậu; trí bắt tri hữu vi, trí bắt tri vô vi, chẳng phải bắt tri pháp hữu vi vô vi, đem vô sở đắc 
mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Xá- 
lợi-tứ! Đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa. 


Xá-lợi-tử! Bởi các Bồ tát do như vậy thảy phương tiện khéo léo, vì muốn lợi vui tất cả hữu tình 
mà phát thú Đại thừa, vậy nên gọi tên là Ma-ha-tát. 


Xá-lợi-tử! Như vậy vì muốn lợi vui các hữu tình nên phát thú Đại thừa. Bồ-tát Ma-ha-tát khắp 
vì thế giới các Phật Thế Tôn mười phương đều như hằng hà sa thảy, ở trong đại chúng vui mừng khen 
ngợi, khởi lên lời này: “Trong phương nào đó, thế giới nào đó, có tên Bồ-tát đó, vì muốn lợi vui các hữu 
tình vậy, nên phát thú Đại thừa thành tựu hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, du hý thần thông làm việc 
đáng làm”. Như vậy lần nữa tiếng biến khắp mười phương, chúng trời người thảy nghe đều vui mừng, 
đều tác lên lời này: “Bồ-tát như vậy phải mau làm Phật, lợi ích an vui tất cả hữu tình”. 


-== 0O --- 


